NCƯYÈN TRÀI 

BIÊN soạn 
« 

LẺ THÁI TÒ 

oỉ Tg A 


LẠM SON 
T H Ũ’C - LUC 


l»rn f ệ» u» TUI-ri khốt »1)10. k C.Vw», 

II IV lítai Hi vt£ HẰO TitiỤt 


« • 





Tủ SẲCH DICH 

'VÂW MÍT 






Lam Sơn thực lục 

Thế kỷ 15 (1431) 

Biên soạn: Nguyễn Trãi 
Đề tựa: Lê Thái Tổ 
Dịch giả: Bảo Thắn (1944) 

Nhà xuất bản: Tân Việt (in lân thứ 3) - 1956 

Tựa 

(Khi sửa lại bộ Lam-sơn thực lục) 

Vua Thái-tổ Cao-Hoàng-đế của ta, ứng Trời, thuận 
người, nhân thời mở vận, khởi nghĩa ở núi Lam, quét 
nhanh lũ giặc Minh. Kịp khi Kiền-khôn đã trở lại như 
cũ, Vũ-trụ đã thay-đổi sang mới, khi ấy mới làm sách 
"Thực lục". Trong đó: nào ý trời xui-khiến, nào việc 
người chăm-nom; nào vì nghĩa cất quân; nào ra nguy 
vào hiểm; nào khi lấy ít địch nhiều; nào khi lấy thực 
đánh hư; nào khi làm giấy tờ phản-gián để quấy-rối 
tình giặc; nào khi lấy lời-lẽ phủ-dụ để yên-ủi lòng 
dân. Rồi ra, trăm trận đánh, trăm trận thắng, để có 
được thiên-hạ. Cùng với: bài đại-cáo khi bình giặc 
Ngô, đều là những lời trung, nghĩa, trí, dũng; lẽ phải- 
chăng dạy lại con-cháu, đều là những đạo tu, tề, trị, 
bình, ... Xét ra những việc mà chính mình Nhà Vua đã 
làm, không việc gì là không chép đủ. Bộ sách này, 



cốt ý bày-tỏ sự khó-khăn về việc gây-dựng nghiệp 
đế, bảo cho con-cháu được biết, để làm của báu gia- 
truyền mãi mãi; há những chỉ là khoe-khoang tài võ 
như thắn, tài văn như thánh mà thôi đâu! Phiền nỗi 
thế-đạo giữa chừng sa-sút, mà bộ sách này cơ-hổ bị 
ngọn lửa tàn-ác đốt cháy, trong hổi lấn ngôi, cướp 
nước. Thế nhưng công-đức ở trong Trời Đất nào phải 
không còn; lẽ phải ở trong lòng người có mất sao 
được? 

Tới đức Hoàng-đế Bệ-hạ ngày nay, sớm chịu 
mệnh trời, nối giữ nghiệp báu; đức, nghĩa, ngày một 
tiến; sức học ngày một cao; thực là nhờ chúa Công- 
đức Nhân-Uy-Minh-Thánh Tây-Vương, lĩnh chức Đại- 
nguyên-soái, Chưởng-quốc-Chính, Thái-sư, Thượng- 
phụ, có công nuôi-nấng, đúc-hun, giúp-đỡ, gắydựng; 
ghi nhớ ơn đức của Tiên-vương, sửa-sang giềng-mối 
của lễ-nhạc, để làm cỗi-gốc cho việc nương tựa, phù- 
trì; chuyên ủy cho chúa Định Nam-Vương lĩnh chức 
Nguyên-soái Điển-quốc-chính, duy trì danh giáo, gây 
nên thái-bình. Cùng các quan quân-thắn, huân-thắn, 
giảng cầu đạo trị nước. Dỡ coi sách-vở, nhìn vào tục 
cũ, thấy đấng Tiên-tổ dựng nghiệp thật là khó-khăn; 
được nước thật là chính-đáng; từ khi nước Việt ta lập 



thành nước đến giờ, chưa từng có việc như thế. Nếu 
chỉ coi xem qua-loa, mà không kén lựa những điều 
cốt-yếu, thì sao có rõ-rệt được nền công-đức trăm đời 
không thể dời-đổi, mà khiến cho muôn thủa còn như 
trông thấy trước mắt được? Bèn nhân những ngày 
rỗi, thường vời quan Tể-tướng cùng các nho-thắn bàn 
đến việc kinh-doanh nghiệp lớn của các bậc đế- 
vương tự đời xưa. Cho là bản sách cũ tuy có sao 
chép lại, thỉnh-thoảng còn có chỗ lẫn sót, chưa dễ 
hiểu cho hết. Vậy nay muốn soạn lại cho thật kỹ- 
lưỡng, thuắn-túy, dùng để khắc vào bản gỗ, ngõ hầu 
công-nghiệp của bậc Tiên-đế lại sáng tỏ với đời! Bèn 
sắc chúng tôi, tham-khảo với bản chép cũ của các 
nhà mà sửa-sang lại; lắm thì chữa; sót thì bù; để đọc 
coi cho tiện, truyền-bá cho rộng. 

Chúng tôi vâng lĩnh lời vàng, đâu dám không gia 
công tìm-tòi, chắp-vá, sắp lại thành sách, kính chép 
dâng lên, để đợi trí sáng-suốt coi tới. Được cho tên là 
bộ "Lam-sơn thực-lục sửa lại". Lập tức sai thợ mộc 
khắc bản, để lại lâu-dài. Khiến cho trong thiên-hạ, ai 
ai cũng biết đến đức Tiên-đế; công lấy lại nước ở tay 
giặc Ngô, còn trội hơn là việc trừ quân tàn-bạo của 
Hán Cao; ơn cứu được dân khỏi vòng nước lửa, nào 



có kém gì việc chữa nạn lụt-lội của Hạ Vũ. ơn-đức 
ngài chót-vót như núi Kiền, núi Thái; công-nghiệp 
ngài rực-rỡ như mặt trăng, mặt trời. Than ôi! Người 
chép bộ sách này, nào phải như kẻ viết Lĩnh-nam 
trích quái, bày ra những chuyện hoang-đường; như 
kẻ viết Việt Điện u-linh góp lại những lời quái-gở! Chỉ 
là ghi lại những việc thực, để cho ngôi nước được 
chính, nghiệp vua được rõ mà thôi! Rồi đây sẽ thấy 
huân-nghiệp của Tổ-tông chói-lọi ở trên tờ ngọc; 
công-lao của Tổ-tông sáng ngời để giữa sách vàng! 
Công ấy, đức ấy, thường rực-rỡ với nghìn, muôn đời 
vậy. Bèn viết để làm lời tựa. 

Khi ẩy là ngày tốt-ỉành, tháng cuối Xuân, 
năm đẩu niên-hiệu Vĩnh-trị. 

Đặc-tiến Kim-Tử Vinh-Lộc Đại-phu, Tham-tụng, 
Công-bộ Thượng-thư, kiêm Đông-các Đại-học-sĩ, coi 
việc chép Quốc-sử, Duệ-quận-công, Thượng-trụ 
quốc, tôi là Hổ Sĩ Dương. 

Gia-Tĩnh đại-phu, Bổi-tụng, Lại-bộ Tả-thị-lang, 
vào hầu việc Giảng Sách. Sử-quán Đô-tổng-tài, tôi là 
Đặng công Chất. 



Quang-Tiến Thận-lộc đại-phu, Bổi-tụng, Lại-bộ 
Hữu thị-lang vào hầu việc Giảng Sách, Sử-quán 
Tổng-tài, Lại-An-nam, tôi là Đào Công Chính. 

Triểu-Liệt Đại-phu, Tham-Chính trong ty Tân-trị 
Thừa-chính ở các xứ Sơn-nam... sử-quán Toản tu, tôi 
là Thiểu sĩ Lâm. 

Mậu Lâm-lang, Bổi-tụng, Đông-các Hiệu-thư, Sử- 
quán Phó Toản-Tu, tôi là Nguyễn công Vọng. 

Mậu Lâm-lang, Hiến-sát-sứ ở ty Hiến-sát-sứ, coi 
các xứ Nghệ-an... Sử-quán Phó Toản-tu, tôi là Lê 
hùng Xưng. 

Nội-sai Thái-giám trong Thị-Nội giám, Tư-Lễ 
giám, Lĩnh-Xuyên hầu, tôi là Phạm thế Vinh; 

Nội-sai Hữu-đề-điểm trong Tư-Lễ giám, Khoan- 
Thái-bà, tôi là Phạm đình Liêu. 

Cùng vâng sắc coi việc sửa sách. 

Trị trung trong sở Thủ-hợp Thị-Nội Thư-tả tôi là 
Ngô thục Đức. 

Chính tự trong sở Thủ-hợp Thị-Nội Thư-tả tôi là 
Hàn Tung. 

Huyện-thừa trong sở Thị-Nội Nhưng Thư-tả tôi là 
Nguyễn Luân. 



Tự-thừa trong sở Thị-Nội Nhưng Thư-tả tôi là 
Nguyễn đăng Doanh. 

Huyện-thừa trong sở Thị-Nội Nhưng Thư-tả tôi là 
Lê tiến Nhân. 

Sứ coi sở Thị-Nội Nhưng Thư-tả tôi là Lê duy 
Lương; 

Huyện-thừa trong sở Thị-Nội Nhưng Thư-tả tôi là 
Nguyễn đăng Khoa. 

Cùng vâng sắc viết: 


Tựa của Vua Lê Thái-Tổ 


Dịch âm 

Trẫm duy: vật bản hổ 
Thiên, nhân bản hổ Tổ. 
Thúy như mộc, thủy, tất 
hữu căn, nguyên. Thị dĩ tự 
cổ Đê-vương chi hưng, 
nhược Thương chi thủy ư 
Hữu Nhung; Chu chi thủy ư 
Hữu Thai... Cái kỳ bản thịnh 


■X 0 A 4è i M. 

Ã i- ề Ề Ị ị *■ ề> 

4 X 4 * Ặ ỉl # 4 

4 Ỹia-4£ử4jf 

4 I # d iị 4. k 
4 ị 4/r ầ jf. L -te 4 

M >'A lé iị -tit X 

ét ị Ị ị ỳ 2, $ 4 

a 

1 4 w ,1 JỊ| f 

-ỈẾ #r Ềị XX-ixt 

m 4 á ị -ié 4 

4 ầ, 4 lề 4 

X i f ệ -■% .& 

y^-ề-iũẬ 4 4 
44x4 Ếii 
ẵậị âf % » 

ẠcXX44 
M ỵ} íệ MỊ" & fjị 
4 ị 4 ú Sj -É) 

% ít* t Ỷ 

** f % à #.f 



tắc diệp mậu; nguyên thâm tắc lưu trường. Phi Tiên- 
thế chi nhân ân chi sở bồi giả hậu, khánh trạch chi 
sở chung giả hổng, an-năng nhược thị tai? 

Trẫm tao thị đa ạn, khai sáng vưu nan! Hạnh nhi 
Thiên dữ, Nhân quy, công-nghiệp hữu thành giả, 
thực do Tổ-tông tích đức lũy nhân chi sở trí dã! Trẫm 
niệm chi phất dĩ, nãi bút vu thư, mục viết "Lam-sơn 
thực lục", sở dĩ trong kỳ bản thủy chi nghĩa. Diệc dĩ 
tự Trẫm gian-nan chi nghiệp, dĩ thùy thị Tử-tôn vân. 

Thì 

Thuận-thiên tứ niên, trọng Đông-nguyệt, cốc 
nhật. 

Lam-sơn động-chủ, tự. 

Dịch nghĩa 

Trẫm nghĩ: Vật gốc từ Trời, người gốc từ Tổ. Ví 
như cây và nước, tất có gốc, nguồn. Bởi vậy, từ xưa 
các dòng Đế-vưong nổi lên, như nhà Thương, bắt đầu 
từ Hữu Nhung; nhà Chu, bắt đầu từ Hữu Thai... Vì 
rằng: gốc thịnh thì là tốt, nguồn sâu thì dòng dài. 
Nếu không phải nhờ ở nhân-ân bổi-đắp được dày- 
dặn, phúc-đức chung-đúc được lớn-lao của các Đời- 
Trước, thì đâu có được như thế! 



Trẫm gặp đời nhiều hoạn-nạn, mở nước, dựng 
nền, càng thấy khó-khăn! May mà Trời cho, Dân 
theo, gây nên được công-nghiệpp, ấy thực là nhờ ở 
các bậc Tổ-tông tích-lũy mãi nhân-đức, mà đi tới cả! 
Trẫm nghĩ về chuyện đó mãi bèn chép vào sách, gọi 
là "Lam-sơn thực lục" (Sách ghi chuyện thực núi 
Lam) cốt là để trọng nghĩa đầu gốc. Và cũng để kể rõ 
sự-nghiệp gian-nan của Trẫm, truyền-bảo lại cho con- 
cháu vậy. 

Khi ấy là: 

Ngày tốt, tháng giữa Đông, năm thứ-tư hiệu 
Thuận-thiên. 

Chúa động Lam-sơn đề tựa. 

Cuốn thứ nhất 

Đức Tằng-tổ nhà vua, họ Lê, tên húy là Hối người 
thôn Như-áng, huyện Lương-giang (tức là huyện 
Ngụy-nguyên ngày nay) phủ Thanh-hóa. Tính trời 
chất-phác, ngay-thẳng, giữ mình như kẻ ngu; thấy rõ 
việc từ lúc chưa xảy ra; biết sâu mà lo xa. Lấy bà là 
Nguyễn-thị Ngọc Duyên, (người trại Quắnđội huyện 
Lôi-dương); làm nghề ông thày. 

Có một hôm Ngài đi chơi, thấy các loài chim 
liệng quanh ở dưới ngọn Lam-sơn, như vẻ đông người 


hội-họp, liền nói rằng: "Chỗ này tốt đây!". Nhân dời 
nhà tới ở đấy. 

Thế rồi dọn gai-góc, mở ruộng-nương, chính 
mình siêng-năng việc cày-cấy. Qua ba năm mà gây 
nên sản-nghiệp. Con-cháu ngày một đông; tôi-tớ 
ngày một nhiều. Việc dựng nước, mở đất, thực gây 
nền từ đấy. Từ đó, đời đời làm chúa một miền. 

Đức Hoàng-tổ húy là Đinh, nối được nghiệp nhà, 
để kế chí người trước. Hiền-hòa để trị dân; khoan- 
nhân mà thương người. Gắn, xa đều đem lòng phục, 
càng ngày càng mến, theo dần. Bèn có đến hơn 
nghìn người dân. 

Bà là Nguyễn thị Khoác, giữ nhà bằng cách 
siêng-năng, tắn-tiện, tính-nết rất hiền. Trong chốn 
buồng the, giúp-đỡ ông được nhiều việc lắm. Sinh 
hai con: trưởng là Tòng, thứ là Khoáng. 

Khoáng tức là đức Hoàng-Khảo sinh ra Nhà-vua. 
Tính ngài hoà-nhã, hiền-lành, vui-vẻ, thích làm việc 
thiện. Chiều-đãi khách-khứa, yêu-thương nhân dân. 
Phàm kẻ đói-khó, túng-thiếu, ốm-đau, chết chóc, tất 
là Ngài có chu-cấp giúp-đỡ. Những dân ở hạt láng- 
giềng, coi cũng như người một nhà. Vì thế mọi người 



không ai là không cảm Ngài về ơn-đức mà phục Ngài 
về nghĩa-khí. 

Bà là Trịnh-thị Ngọc Thương, lại chăm-chỉ về đạo 
đàn-bà: thờ cha, mẹ hết lòng hiếu-kính; đãi họ hàng 
có ơn; dạy con, cháu, lấy lễ. Buồng the hòa-thuận, 
đạo nhà ngày một thịnh thêm. Sinh ba con trai: 
trưởng là Học, thứ là Trừ, út tức là Nhà-vua. 

Học nối nghiệp ông cha truyền lại, chẳng may 
ngắn số. Nhà vua kế nghiệp cha, anh, không dám để 
sa-sút; suy-nghĩ sâu-sắc, sao cho nối chí, noi việc, 
trọn được đạo thường! 

Nguyên xưa lúc Nhà-vua chưa sinh, ở xứ Du-sơn 
trong làng, dưới cây rừng quế, thuộc thôn sau Như- 
áng, thường có con hổ đen, thân nhau với người, 
chưa hề làm hại ai! Đến giờ Tý ngày mồng sáu tháng 
Tám năm Ất-sửu sinh ra Nhà-vua từ đó không thấy 
con hổ đâu! Người ta cho là chuyện lạ[l]. 

Lúc sinh Nhà-vua có ánh-sáng đỏ đắy nhà, mùi 
hương đầy xóm. Lúc nhỏ, tinh-thắn và vẻ người coi 
rất mạnh-mẽ, nghiêm-trang; mắt sáng; miệng rộng; 
mũi cao; mặt vuông; vai trái có bảy nốt-ruổi; đi như 
rồng; bước như hổ, tóc, lông đầy người, tiếng vang 
như chuông; ngồi như hùm ngồi! Kẻ thức-giả biết là 
bậc người cực sang! Kịp khi lớn, thông-minh, khôn, 


khỏe, vượt hẳn bọn tắm-thường; làm Phụ-đạo làng 
Khả-lam. 

Khi ấy Nhà-vua sai người nhà cày ruộng ở xứ 
Phật-hoàng động Chiêu-nghi. Chợt thấy một nhà sư 
già, mặc áo trắng, từ thôn Đức-tề đi ra, thở dài mà 
rằng: 

- Quý-hoá thay phiến đất này! Không có ai đáng 
dặn! 

Người nhà thấy thế, chạy về thưa rõ với Nhà-vua, 
Nhà-vua liền đuổi theo tìm hỏi chuyện đó. 

Có người báo rằng: 

- Sư-già đã đi xa rồi. 

Nhà-vua vội đi theo đến trại Quắn-đội, huyện cổ 
lôi, (tức huyện Lôi-dương ngày nay) thấy một cái thẻ 
tre, đề chữ rằng: 

Thiên đức thụ mệnh. 

Tuế trung tứ thập, 
số chi dĩ định, 

Tích tai vị cập. 

Nghĩa là: 

11 Đức trời chịu mệnh, 

"Tuổi giữa bốn mươi! 

"Số kia đã định, 



"Chưa tới... tiếc thay!" 

Nhà-vua thấy chữ đề mừng lắm, lại vội vàng đi 
theo. Khi ấy có rổng vàng che cho nhà vua! Bỗng 
nhà sư bảo nhà vua rằng: 

- Tôi từ bên Lào xuống đây, họ Trịnh, tên là sư núi 
Đá-trắng. Hôm thấy ông khí tượng khác thường tất 
có thể làm nên việc lớn! 

Nhà-vua quỳ xuống thưa rằng: 

- Mạch đất ở miền đệ-tử tôi sang-hèn ra thế nào 
xin thầy bảo rõ cho? 

Nhà sư nói: 

- Xứ Phật-hoàng thuộc động Chiêu-nghi, có một 
khu đất chừng nửa sào, hình như quả quốc-ấn. Phía 
tả có núi Thái-thất, núi Chí-linh (ở miền Lảo-mang); 
bên trong có đổi đất Bạn-tiên. Lấy thiên sơn làm án 
(ở xã An-khoái). Phía trước có nước Long-sơn, bên 
trong có nước Long-hổ là chỗ xoáy trôn ốc (ở thôn 
Như-ứng). Phía hữu nước vòng quanh tay Hổ. Bên 
ngoài núi xâu chuỗi hạt trai. Con-trai sang không thể 
nói được. Nhưng con-gái phiền có chuyện thất tiết. 
Tôi sợ con-cháu ông về sau, có thế phân cư. Ngôi vua 
có lúc Trung-hưng. Mệnh trời có thể biết vậy. Nếu 



thầy giỏi biết láng lại, thì trung hưng được năm trăm 
năm. 

Nhà sư nói rồi, Nhà-vua liền đem đức Hoàng- 
khảo táng vào chỗ ấy. Tới giờ Dân, về đến thôn Hạ 
Dao-xá nhà sư bèn hóa bay lên trời! Nhân lập chỗ ấy 
làm điện Du-tiên. Còn động Chiêu-nghi thì làm am 
nhỏ (tức là nơi một Phật-hoàng). Đó là gốc của sự 
phát-tích vậy. 

Khi ấy Nhà-vua cùng người ở trại Mục-sơn là Lê- 
Thận cùng làm bạn keo sơn. Thận thường làm nghề 
quăng chài. Ở xứ vực Ma-viện, đêm thấy đáy nước 
sáng như bó đuốc soi. Quăng chài suốt đêm, cá 
chẳng được gì cả. Chỉ được một mảnh sắt dài hơn 
một thước, đem về để vào chỗ tối. Một hôm Thận 
cúng giỗ (ngày chết của cha mẹ) Nhàvua tới chơi 
nhà. Thấy chỗ tối có ánh-sáng, nhận ra mảnh sắt, 
Nhà-vua bèn hỏi? 

- Sắt nào đây? 

Thận nói: 

- Đêm trước quăng chài bắt được. 

Nhà-vua nhân xin lấy. Thận liền cho ngay. Nhà- 
vua đem về đánh sạch rỉ, mài cho sáng, thấy nó có 
chữ "Thuận-thiên", cùng chữ "Lợi". 



Lại một hôm, Nhà-vua ra ngoài cửa, thấy một cái 
chuôi gươm đã mài-dũa thành hình, Nhà-vua lạy trời 
khấn rằng: 

- Nếu quả là gươm trời cho, thì xin chuôi và lưỡi 
liền nhau! 

Bèn lấy mảnh sắt láp vào trong chuôi, bèn thành 
ra chuôi gươm. 

Tới hôm sau, lúc đêm, trời gió-mưa, sớm ngày 
mai, Hoàng-hậu ra trông vườn cải, bỗng thấy bốn vết 
chân của người lớn, rất rộng, rất to. Hoàng-hậu cả 
kinh, vào gọi Nhàvua ra vườn, được quả ấn báu, lại 
có chữ Thuận-thiên (sau lấy chữ này làm niên-hiệu) 
cùng chữ Lợi. Nhà-vua thắm biết ấy là của trời cho, 
lòng lấy làm mừng, giấu-giếm không nói ra[2]. 

Khi ấy Hổ Quý Ly cướp nhà Trần, lấn ngôi vua, 
đổi hiệu nước là "Đại Ngu". Lại làm nhiều điều lắm-lỡ 
về chính-trị, mấy lần để thiếu các đổ cống. 

Năm Giáp-ngọ (1414), thứ mười-hai hiệu Vĩnh-lạc 
(niên-hiệu của vua Thành-tổ nhà Minh), vua Minh sai 
bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh, Trần Trí, Sơn Thọ, Mã 
Kỳ, Lý Bân, Phương Chính qua cửa ải lấn chiếm nước 
ta. 

Nhà-vua tuy gặp đời rối-loạn, mà chí giữ càng 
bền; lẩn dấu ở núi rừng làm nghề cày cấy; tự mình 


vui với Kinh, Sử, nhất là càng chuyên tâm về các 
sách Thao Lược; hậu-đãi các tân khách; chiêu-nạp kẻ 
trốn, kẻ làm phản; ngắm nuôi ác kẻ mưu-trí; bỏ của, 
phát thóc để giúp cho kẻ côi-cút, nghèo-nàn; hậu lễ, 
nhún lời, để thu bọn anh-hùng hào-kiệt; đều đọc lòng 
vui-vẻ của họ. 

Khi ấy có người thôn Hào-lương ở cùng huyện, 
tên là Đỗ Phú, tranh-dành với Nhà-vua, đem kiện với 
tướng giặc Minh. Viên quan khám-ét, cho lý của Nhà- 
vua là phải, xử cho được kiện. Đỗ Phú nhân lấy việc 
đó làm thù, bèn đem của đút cho giặc Minh. Giặc 
Minh bức Nhà-vua. Nhà-vua cùng Lê Liễu chạy đến 
bên sông Khả-lam, bỗng thấy một người con-gái nằm 
chết, mình còn mặc chiếc áo trắng, cùng đeo thoa 
vàng, xuyến vàng. Nhà-vua cùng Liễu ngửa mặt lên 
trời khấn rằng: 

- Tôi bị giặc Minh bức-bách, xin phù-hộ cho tôi 
thoát nạn này, ngày sau được Thiên-hạ, xin lập làm 
miếu thờ, hễ có cỗ-bàn, cúng nàng trước hết! 

Đắp mả chưa xong thì giặc xua chó ngao đến. 
Nhà-vua cùng Liễu chạy vào bông cây đa! Giặc lấy 
mũi giáo nhọn đâm vào, trúng vào vế bên tả của 
Liễu, Liễu bốc cát cầm vuốt vào lưỡi giáo, cho khỏi 
có vết máu. Tự-nhiên bỗng thấy con cáo trắng chạy 



ra! Chó ngao liền đuổi cáo. Giặc không ngờ bèn kéo 
đi. Nhà-vua mới được thoát (đến khi bìnhđịnh thiên- 
hạ rồi, phong vị thắn Áo-trắng làm Hoằng-hựu Đại- 
vương; phong cho cây đa làm Hộ-quốc Đại-vương; tới 
nay dấu-tích ấy hãy còn)[3]. 

Từ đó tướng giặc ngày càng kiêu-kỳ, thế giặc 

ngày càng rông-rỡ! Giam, giết kẻ trung-lương; hành- 
hại bọn côi-cút. Trong nước than-phiền, nhân-dân 
không sao sống nổi! Chính-lệnh ngặt-nghèo, hình- 
phạt tàn-ác, không cái gì là chúng không làm. cấm 
muối, mắm, để cho dân thiếu ăn; năng sưu-thuế để 
cho dân hết của! Lặn bể tìm nọc, khoét núi lấy vàng. 
Ngà voi, sừng tê, gỗ thơm, lông trả, ... Phàm ta có 
bao nhiêu sản-vật, chúng tất hết sức lùng tìm, không 
cái gì là bỏ sót, để cho đắy ham muốn, túi tham. 
Phàm ta có bao nhiêu nhân-dân, chúng tất kiếm 
phương lừa-dối, đem dời đi nơi xa, để cho hả lòng 
lang, dạ thú! Lại đắp hơn mười tòa thành, chia quân 
đóng giữ, để trấn-áp lòng người. Khiến cho những 
trang mưu-trí của ta, cất tay, động chân không được! 
Lại khéo định ra danh-mục, bắt hiếp phải làm quan, 
giả-vờ cho vào chầu, để ở luôn đất Bắc! Chỉ có Nhà- 
vua bền giữ lòng xưa, không bị quan-tước dỗ-dành; 
không chịu oai-thế hà-hiếp. Tuy giặc có khéo-léo, 


khôn-ngoan nhiều ách, mà tráng-chí của Nhà-vua, 
trước sau vẫn chẳng chịu chùng! Thế nhưng trong 
khi thế giặc còn mạnh, chưa dễ đánh được nào. Nhà- 
vua thường hậu lễ, nhún lời, đem nhiều vàng, bạc, 
của báu, đút lót cho các tướng giặc là bọn Trương 
Phụ, Trân Trí, Sơn Thọ, Mã Kỳ; mong thư bớt tấm lòng 
hãm-hại Nhà-vua; để Nhà-vua được đợi thời, lừa dịp. 

Đảng của giặc là Lương Nhữ Hốt bàn với bọn 
giặc, nói rằng: 

- Chúa Lam-sơn chiêu vong, nạp bạn, đãi quân- 
lính rất hậu, chí nó chẳng nhỏ. "Nếu thuổngluổng 
gặp được mây-mưa, thì tất không phải là vật ở trong 
ao đâu!". Nên sớm trừ đi, đừng để sau sinh vạ! 

Năm Mậu-tuất (1418) khi ấy Nhà-vua ba mươi ba 
tuổi, khởi quân-nghĩa ở Lam-sơn. Ngày mổngchín 
tháng giêng, bị giặc vây bức, bèn lui về đóng ở Lạc- 
thủy, đặt quân phục để đợi. Ngày mười-ba, giặc kéo 
quân đến đông. Nhà-vua tung cả quân phục ra, xông 
đánh quân giặc. Cháu Nhà-vua là Lê Thạch, cùng bọn 
Đinh Bổ, Lê Ngân, Lê Lý, đánh hãm vào trận giặc 
trước, chém được hơn ba nghìn đầu. Quân lương, khí- 
giới, cũng bắt được kể nghìn! 



Ngày mười-sáu, có tên bắy-tôi làm phản, tên là 
Ái (người trại Nguyệt-ấn), cùng với Đỗ Phú dẫn quân 
Minh đào lấy tiểu đựng hài-cốt ở xứ Phật-hoàng, treo 
ở sau thuyền, hẹn Nhà-vua phải ra hàng. Nhà-vua sai 
Trịnh Khả, Lê Bí (người thôn Hắc-lương), hai người, 
đội cỏ, bơi xuồng đến bến thôn Thượng rao-xá, rình 
giặc ngủ say, lên thuyền ăn trộm được tiểu xương 
đem về trình Nhà-vua. Nhà-vua mừng rỡ, trọng 
thưởng hai người, rồi rước về xứ Phật-hoàng, lại táng 
y theo chỗ cũ. 

Hôm sau bị tên Ái dẫn lối, đem giặc Ngô đánh úp 
quân Nhà-vua, bắt được vợ, con, cùng người nhà của 
Nhà-vua rất nhiều! Quân của Nhà-vua không còn 
lòng hăng-hái muốn đánh, thật là cùng-khốn ngặt- 
nghèo! May nhờ có các bậc trung-thắn là bọn Lê Lễ, 
Lê Vấn, Lê Bí, Lê xí, Lê Đạp, theo Nhà-vua lẩn lút vào 
trong núi Chí-linh. Tuyệt lương hai tháng trời! Đợi khi 
giặc đem quân lui, mới lại về đắp lũy ở quê cũ là 
Lam-sơn. Nhà-vua thu lại tàn quân, chỉ chừng hơn 
trăm người! Lại đem quân Mường ở Lam-sơn, trai, 
gái, khiêng gánh lương-thực. Ra vào nơi hiểm-hóc; 
phủ-dụ các quân-lính; ước-thúc lại cơ đội, sửa sang 
lại khí-giới. Quân lính cảm-khích, thề không cùng 



sống với quân giặc! Nhà-vua biết quân-lính ấy có thể 
dùng được, bèn sai bọn binh lanh-lẹ ra khiêu chiến 
trước. Giặc cậy mạnh, vào cả đất hiểm để bức Nhà- 
vua. Nhà-vua đặt quân phục ở xứ vấn-mang, dùng 
tên thuốc bắn hai bên, giặc mới tan chạy. Nhà vua lại 
tiến quân đến xứ Ninh-mang, ngày đêm xông đánh, 
quân giặc lại bị thiệt-hại. Giặc lui giữ xã Bả-lạc- 
thượng. Nhà-vua lại tiến quân tới trại Hà-đả, hằng 
ngày khiêu-chiến. Giặc ở vững trong trại không ra. 

Hôm sau, giặc lại giao-chiến với Nhà-vua ở xứ 
Mỹ-mỹ. Bắt được tướng chỉ-huy của giặc là Nguyễn 
Sao, và chém được hơn nghìn đầu. 

Khi ấy quân ta chỉ mới được nhỏ, mà thế giặc 
đương mạnh, Nhà-vua bèn vời các tướng mà bảo 
rằng: 

- Ai có thể thay mặc áo vàng của Trẫm, lĩnh năm 
trăm quân, hai thớt voi, đánh vào thành Tây đô. Thấy 
giặc ra đối-địch, thì tự xưng tên: "Ta là chúa Lam-sơn 
đây! 11 . Để cho giặc bắt? Cho ta được náu mình, nghỉ 
binh, thu-họp cả quân-sĩ, để mưu tính việc về sau! 

Các tướng đều không dám nhận lời. Chỉ có Lê Lai 
thưa rằng: 



- Tôi bằng lòng xin thay mặc áo Nhà-vua. Ngày 
sau Bệ-Hạ gây nên Đế-nghiệp, có được thiên-hạ, 
thương đến công tôi, cho con-cháu muôn đời được 
chịu ơn nước. Đó là điều tôi mong mỏi! 

Nhà-vua lạy Trời mà khấn rằng: 

- Lê Lai có công thay đổi áo. Sau này trẵm cùng 
con-cháu, và các tướng-tá, hay con-cháu các công- 
thắn, nếu không thương đến công ấy, thì xin đền-đài 
hóa ra rừng núi; ấn-vàng hóa ra đổng sắt; gươm thắn 
hóa ra đao-binh! 

Nhà-vua khấn xong, Lê Lai liền đem quân đến 
cửa trại giặc khiêu-chiến. 

Giặc cậy quân mạnh xông đánh. Lê Lai cưỡi 
ngựa, phi vào giữa trận giặc, nói rằng: 

- Ta đây là chúa Lam-sơn! 

Giặc bèn xúm lại vây, bắt lấy đem về trong 
thành, xử bằng hình-phạt cực ác, ra hẳn ngoài những 
tội thường làm! 

Năm Kỷ-hợi, (1419), Nhà-vua ở Lam-sơn, cùng 
các tướng tá, tu-tạo thành-lũy, chữa-sửa khí-giới, 
phủ-dụ và chu-cấp các quân-sĩ, nuôi oai chứa mạnh, 
chưa rỗi đến việc chiến đấu. 



Năm Canh-tý, (1420) năm ấy giặc Minh lại đem 
thật đông quân đến. Nhà-vua liệu giờ Mùi chúng tất 
đến bến Bổng. Nhà-vua đặt trước quân phục để đợi. 
Giờ Mùi, quả-nhiên quân giặc tới đông, quân phục 
bốn mặt nổi dậy. Bọn giặc vỡ to. Quân ta chém đầu 
không biết bao nhiêu mà kể, bắt được hơn trăm con 
ngựa. Các khí-giới của giặc, nhất thời bị đốt hết. 

Cùng năm ấy, giặc nước ta tên là cắm Lạn, dẫn 
đường cho các tướng Minh là bọn Lý Bân, Phương 
Chính, đem hơn mười vạn quân, từ địa-phương của 
Cắm Lạn, tiến thẳng vào Thôi-mang, để đánh Nhà- 
vua. Nhà-vua trước hết sai bọn Lê Triệu, Lê Lý, Lê 
Vấn, đem vài trăm người, mai-phục ở xứ Bổ-mộng để 
đợi. Giặc đến, quân phục đều nổi dậy. Quân giặc vỡ 
to. Quân ta chém được hơn ba trăm đầu. Giặc cậy 
quân còn mạnh, tiến sát đến dinh Nhà-vua. Nhà-vua 
trước hết chia quân ra mai-phục ở những chỗ hiểm- 
yếu. 

Ngày mai giặc đến, Nhà-vua tung quân ra đánh, 
cả phá ở xứ Bổ-thi-lang, chém hơn nghìn đầu. Bọn Lý 
Bân, Phương Chính, chỉ chạy thoát được thân! Quân 
ta thừa thắng xô đuổi, luôn sáu ngày đêm mới trở về. 
Nhà-vua lại tiến quân đóng ở trại Ba-lẫm thuộc Lỗi- 



giang, trêu giặc ra đánh. Giặc không dám ra! Tướng 
giặc là bọn Tạ Phượng, Hoàng Thành, lui đóng đồn ở 
Nga-lạc. Rồi về giữ Quan-du và thành Tây-đô, đóng 
bền ở trong trại không chịu ra! Nhà-vua ngày đêm 
tìm nhiều cách xông đánh để quấy rối và làm mệt 
quân giặc. Lại chia quân sai bọn Lê Hào, Lê Sát, tiến 
đánh trại Quan-du, cả phá được giặc, chém hơn 
nghìn đầu, bắt được khí-giới của giặc rất nhiều. 

Từ đó thế giặc ngày một suy. Nhà-vua bèn chiêu 
phủ nhân-dân ở các miền trong nước, không đâu là 
không hưởng ứng. Cùng nhau góp sức, tiến đánh các 
đồn, đốt phá các dinh, trại. 

Năm Tân-sửu (1421), ngày hai-mươi tháng mười 
một, tướng giặc là bọn Trắn Trí, đem quân giặc cùng 
đảng giặc người bản-thổ, tất cả hơn mười vạn, lại 
tiến đến sát đánh Nhà-vua ở ải Kinh-lộng, trại Ba- 
lẫm. Nhà-vua hội các tướng bàn rằng: 

- Nó đông, ta ít: nó mỏi-mệt, ta nhàn-hạ. Binh- 
pháp dạy rằng: "Được, thua quan-hệ ở tướng, chứ 
không do ở ít hay nhiều". Quân nó dù đông, nhưng ta 
đem quân nhàn-hạ để đón quân mỏi-mệt, thì quyết 
là phá được! 



Bèn đêm chia quân ra đánh úp trại giặc. Thúc 
trống, hò reo, cùng tiến sát đánh vào trại giặc, chém 
được hơn nghìn đầu. Quân-lương, khí-giới, bắt được 
rất nhiều! 

Sau giặc biết ta ít quân, hơi có ý coi thường ta. 
Lại mở đường núi tiến vào. Nhà-vua ngắm phục quân 
ở ải Úng là nơi hiểm-trở để đợi chúng. Giờ ngọ, quân 
giặc từ đường núi kéo ra, Nhà-vua tung quân đánh 
giáp hai bên, quân giặc quả-nhiên thua lớn. Nguyên 
xưa Nhà-vua giao-hảo với Ai-lao không hề có điều gì 
xích-mích. Nhưng bị tên Lộ văn Luật, làm quan với 
giặc, trốn sang nước ấy, du-thuyết để làm kế phản- 
gián. Vì thế nước Lào hiềm-khích với Nhà-vua. Khi ấy 
Nhà-vua cắm cự với giặc Ngô, được thua chưa quyết. 
Kịp khi giặc thua chạy, Ai-lao liền đem vài vạn quân, 
một trăm thớt voi, thình lình đến trại ta, giả-vờ sang 
giúp ta; nói phao lên rằng cùng ta góp sức đánh 
giặc. Nhà-vua thật bụng tin người, không ngờ-vực gì 
khác. Nào dè nó mặt người dạ thú, nghe mưu-gian 
của Lộ văn Luật, đêm đánh úp trại ta. Nhà-vua thân 
ra đốc chiến, tự giờ Tý đến giờ Mão. Quân-lính đua 
sức tranh nhau tiến trước, cả phá được chúng, chém 
hơn vạn đầu; bắt được voi mười bốn thớt; quân- 



lương, khí-giới, lấy vạn mà kể! Thừa thắng đuổi theo, 
đi luôn bốn ngày đêm, tới thẳng nơi sào-huyệt của 
chúng. Viên tù-trưởng của chúng tên là Bổ Sát vờ xin 
giảng-hòa, nhưng thực thì muốn cố-gắng giằng-giai, 
để đợi viện-binh. Nhà-vua đoán biết mưu gian không 
cho. Nhưng các tướng cố nài, cho là quân-lính mỏi- 
mệt lâu ngày, hãy nên tạm nghỉ ngơi. Chỉ có con 
người anh con bác của Nhà vua là Lê Thạch, một 
mình hăng hái xông đánh, không đoái-hoài chi cả, lỡ 
dẫm phải chông mà mất! 

Thạch sức khỏe hơn người, tính trời nhân-ái. Lại 
rất ham học và khéo nuôi dạy quân-lính. Nhàvua 
rất đem lòng yêu. Vả chăng người bác xưa từng 
nuôi Nhà-vua làm con, nên Nhà-vua yêu Thạch còn 
hơn con mình, cất riêng làm tướng Tiên-phong. Đánh 
đâu được đấy! Chỉ đáng tiếc là "có khỏe nhưng ít có 
mưu" mà thôi! 

Năm Nhâm-dắn (1422) ngày hai-mươi-bốn tháng 
chạp, giặc Ngô lại cùng Ai-lao hẹn nhau, bên 

trước mặt, bên sau lưng, chẹt đánh Nhà-vua ở 
trại Da-quan. Quân ta đánh luôn, nhiều người bị 
thương, hơi có thiệt hại. Bèn ngắm rút về trại Khối, 
yên-ủi lính-tráng, sửa-chữa khí-giới, để đợi quân giặc. 



Vừa được bảy ngày quả-nhiên giặc kéo đến. Nhà-vua 
bảo các tướng-sĩ rằng: 

- Giặc tới vây ta bốn mặt, muốn chạy thì chạy đi 
đâu! Đây tức là nơi mà binh-pháp gọi là "đất chết". 
Đánh mau thì còn! Không đánh mau thì mất! 

Nói rồi sa nước mắt. Các tướng-sĩ đều cảm-khích 
thi nhau liều chết đánh giặc. Bọn Lê Lĩnh, Lê vấn, Lê 
Hào, Lê Triện, chính mình xông vào trận trước, bắt 
được tướng giặc là Phùng Quý. Quân giặc thua lớn. 
Mã Kỳ, Trần Trí chỉ chạy thoát được thân! Ta chém 
được hơn nghìn đầu, bắt được hơn trăm ngựa. 

Thế rồi Nhà-vua lại thu quân về núi Chí-linh. 
Quân-lính thiếu-lương ăn đến hơn hai tháng, chỉ đào 
củ, đẵn măng, hái rau để ăn mà thôi! 

Nhà-vua giết bốn thớt voi, cùng ngựa của mình 
cưỡi, để cho quân-lính ăn. Nhưng thường thường vẫn 
có kẻ trốn đi! Nhà-vua liền ra lệnh bó-buộc thật ngặt; 
bắt được viên tướng trốn đi tên là Khanh, liền chém 
đầu đem rao. Các tướng lại nghiêm-trang như cũ. 

Khi ấy gặp luôn những việc gian-nan, quân-sĩ 
mỏi-mệt, muốn được nghỉ-ngơi, đều khuyên Nhà vua 
nên hòa với giặc. Nhà-vua cực chẳng-đã, bèn giả-vờ 



hòa-hảo, cho sứ đi lại với tướng giặc là bọn Sơn Thọ, 
Mã Kỳ. 

Mà giặc bị ta đánh thua luôn, ý cũng muốn lấy 
mưu dụ Nhà-vua. Nhà-vua cũng nhân nó muốn dụ 
mình, định hãy cho quân-sĩ nghỉ-ngơi, đặng đợi thời 
mà làm việc. 

Năm Quý-Mão (1423), tháng tư, ngày mổng 
mười, Nhà-vua lại đem quân về Lam-sơn. Giặc biết ý 
Nhà-vua: bề ngoài giả-vờ hòa-thân mà bên trong có 
bụng muốn đánh-úp; từ đó tuyệt đường đi lại, hai 
bên không có tin-tức, sai sứ sang nhau nữa. Binh-tình 
bên giặc nôn-nao, ngày đêm sợ-hãi. Nhà-vua dò biết 
chuyện ấy. 

Khi ấy có cháu ngoại của họ Trân, tên là cắm 
Quý, lánh họ Hổ, trốn vào rừng núi, xưng láo là dòng 
dõi vua Trần. Nhà-vua bèn đón về dựng làm vua, lấy 
hiệu là Thiên-khánh. Nhà-vua đánh-chọi với giặc, 
cay-đắng, khó-khăn. Đến khi Thiên-hạ sắp yên, chỉ 
có Đông-kinh là chưa hàng, bấy giờ Thiên khánh ở 
thành cổ-lộng. Nhà-vua ủy cho con trai của Tư-quận- 
công Lê Lãng là Lê-Ngang, giữa thành và túc-trực. 



Thiên-khánh thấy Nhà-vua dẹp yên giặc Ngô, rất 
là sợ-hãi, bèn trốn vào Nghệ-an. Lê Ngang đuổi theo 
bắt được đem về. 

Nhà-vua hỏi rằng: 

- Đã được lập lên làm vua, cớ sao lại sinh lòng 
kia khác mà đi trốn? 

Thưa rằng: 

- Quả-nhân không có công gì! Tướng-quân thì 
công trùm cả thiên-hạ! Ai là người trổng được cây để 
cho kẻ khác ăn sẵn quả? Nên sợ chết mà trốn, chứ 
không có ý gì khác! Nay xin cho được toàn thân mà 
chết! 

Nhà-vua thấy nói thế còn chưa nỡ! 

Các quan nói: 

- "Trời không hai mặt trời! Nước không hai vua!". 

Bèn cho hắn được tự thắt cổ. 

Năm Giáp-thìn (1424) ngày hai-mươi tháng chín, 
Nhà-vua chia quân đánh úp thành Đa-căng, phá 
được thành. Quân giặc bị chém đầu và chết đuối có 
hơn nghìn người. 

Viên Tham-chính của giặc là Lương Nhữ Hốt chỉ 
chạy thoát được thân. Ta bắt được lương-thực, khí- 



giới không biết bao nhiêu mà kể. Trại, lũy của giặc, bị 
đốt cháy hết! 

Chốc lát, tướng giặc là Hoa Ánh lại đem quân 
đến cứu. Nhà-vua thừa thắng đánh tràn, giặc lại thua 
to, chạy vào thành Tây-đô. Phàm vợ, con của giặc bị 
bắt, không nỡ giết hại một người nào, đều thả về tất 
cả. 

Rồi đó kén-lựa trai tráng, sắm-sửa khí-giới, chỉnh- 
tề voi, ngựa, tiến thẳng vào Châu Trà-long, (tức phủ 
Trà-lân ngày nay) thuộc thành Nghệ-an. 

Gắn tới xứ Bổ-lạp, thình-lình gặp tướng giặc là Sư 
Hựu, cùng bọn làm quan với giặc là cắm Bành cắm 
Lạn, lĩnh hơn năm nghìn người, đón chẹn lối trớc 
mặt. Lại có bọn tướng-giặc là lũ Trần Trí, Phương 
Chính, Sái Phúc, Lý An, đem quân tiến sát phía sau. 
Quân ta trước bụng, sau lưng, đều bị có giặc. Mặt 
trời lại sắp chiều. Nhà-vua bèn dàn quân, dàn voi để 
đợi. Trong chốc lát, quân giặc quả tới nơi. Nhà-vua 
tung quân-phục ra xông đánh. Quân của bọn Phương 
Chính vỡ to. Ta chém hơn nghìn đầu, và bắt được hơn 
trăm ngựa. 

Ngày mai, Nhà-vua lại đem voi và quân-lính xông 
thẳng vào trại của bọn Sư Hựu. Quân giặc lại thua to. 



Ta chém hơn nghìn đắu. Quân-lương, khí-giới, đốt 
cháy không còn sót. 

Khi ấy bọn cắm Bành là trùm-trưởng của giặc, 
đóng giữ đất ấy, không chịu hàng-phục. Nhà-vua 
chiêu-dụ nhân-dân trong miền, khiến trở lại nghiệp 
xưa. Ai nấy đều mừng được yên thân, đem lòng cảm- 
khích, hăng-hái giúp Nhà-vua hết sức vây cắm Bành. 
Hơn hai tháng, cắm Bành giữ bền ở trong núi, để đợi 
quân cứu-viện của giặc. Nhưng giặc hất-hải, ngờ-sợ, 
vẫn không dám tiến. Quân của Bành oán mà làm 
phản, kế nhau đến hàng. Bành tự xét mưu-chước đã 
cùn, viện-binh đã tuyệt, liền mở cửa trại ra hàng. 

Nhà-vua ra lệnh với trong quân rằng: 

- Tướng giặc đã hàng, mảy-may cũng không 
được xâm-phạm. Bất cứ tội to, tội nhỏ, đều xá cho 
hết! 

Về sau Cắm Bành lại sinh lòng khác, đêm trộm 
quân trốn đi. Nhà-vua sai người đón đường bắt được 
liền xử chém! Thế là dẹp được châu Trà-long. Nhà- 
vua bèn ủy-lạo các tù-trưởng, phủ-dụ các nhân dân. 
Ai nấy đều cám ơn đội đức, xin ra sức lập công. Bèn 
biên-soát các tay trẻ khỏe, thu vào trong quân ngũ, 
được hơn năm nghìn người. 



Khoảng niên-hiệu Hổng-hy bên nước Minh, giặc 
lại cùng với các Nội-quan (quan Hoạn được cắt đi 
giám-quân) là lũ Sơn Thọ đem lời quỷ-quyệt, để dỗ- 
dành Nhà-vua. Nhà-vua đã biết trước ý ấy, liền nói: 

- Giặc sai lừa ta, ta phải nhân khoé của bên địch 
mà dùng nó! 

Bèn cho sứ đi lại, dò xét tình-hình quân giặc, để 
mưu đánh úp thành Nghệ-an. Giặc biết mưu ấy, bèn 
không đi lại nữa. 

Thế là Nhà-vua liền chỉnh-đốn thật nhiều ngựa, 
voi, quân-lính, tiến cả về mặt thủy, lẫn mặt bộ, đánh 
úp thành Nghệ-an. 

Quân sắp đi, xẩy có tin báo: giặc đã đem khá 
nhiều voi, ngựa, thuyền-bè; mặt thủy, mặt bộ đều 
tới. 

Nhà-vua hội các tướng bàn rằng: 

- Quân địch đông, quân ta ít, đem ít đánh đông 
chỉ ở những đất hiểm là có thể lập được công. Vả 
chăng binh-pháp nói: "Nhử người tới, chứ không để 
người dữ tới". 

Bèn chia hơn nghìn quân, sai bọn Lê Liệt theo 
đường tắt giữ huyện Đỗ-gia, cướp thế tranh tiên của 



giặc. Còn Nhà-vua thì chính mình cắm đại-quân, 
đóng giữ vào nơi hiểm-trở để đợi. 

Chừng ba, bốn ngày, giặc đem hết cả quân, mặt 
thủy, mặt bộ đều tới ải Khá-lưu, đắp lũy, đóng trại, ở 
miệt dưới. Nhà-vua ở miệt trên, dương cờ, đánh 
trống, đêm thì đốt lửa. Lại ngắm sai quân tinh nhuệ 
và bốn thớt voi, qua sông phục nơi hiểm-yếu. 

Trời sắp sáng, giặc bèn dẫn quân, trên cạn, dưới 
sông đều tiến, để đánh dinh-trại của Nhà-vua. Nhà- 
vua giả vờ lui, nhử giặc vào chỗ có quân phục. Giặc 
không ngờ, đem hết quân vào sâu. Quân phục bốn 
mặt nổi lên, xông đánh, cả phá được trận giặc. Giặc 
bị chém đầu và chết đuối lấy vạn mà kể. 

Thế rồi giặc tựa núi, đáp lũy để ở, không lại ra 
đánh nữa. 

Khi ấy lương giặc khá nhiều, mà quân ta không 
đủ ăn lấy mười ngày. Nhà-vua liền bảo các tướng-sĩ 
rằng: 

- Quân giặc nhiều lương, đắp lũy để làm kế lâu 
dài. Quân ta ít lương không thể giữ giằng-giai được 
với nó. 

Bèn đốt hết dinh, trại, nhà-cửa, vờ trốn lên miệt 
trên. Và đi ngắm đường tắt, đợi giặc đến thì đánh. 



Giặc cho là ta đã chạy, bèn đem quân lên đóng vào 
dinh-trại cũ của ta, lên núi đắp lũy. Hôm sau Nhà-vua 
thân đem quân lanh-lẹ ra trêu đánh. Giặc kéo ra 
ngoài lũy giao chiến. Nhà-vua đêm kén quân tinh- 
nhuệ, phục ở chỗ hiểm. Giặc lại không ngờ, đem hết 
cả quân ra, Nhà-vua liền tung quân xông phá trận 
giặc. Bọn Lê Sát, Lê vấn, Lê Bí, Lê Lễ, Lê nhân Chú, 
Lê Ngân, Lê Chiến, Lê tông Kiểu, Lê Khôi, Lê Bôi, Lê 
văn An, đều thi nhau hãm trận. Giặc vỡ to thua chạy, 
bị chém đầu không thể đếm xiết. Thuyền giặc trôi 
nghiêng, thây chết đuối tắc cả dòng sông. Khí-giới 
vất đắy ra giữa núi. Bắt sống được tướng giặc là Chu 
Kiệt, chém được Tiên-phong của giặc là Hoàng 
Thành. Trói được quân giặc hơn nghìn người. Thừa 
thắng đuổi dài, ba ngày đêm, thẳng tới thành Nghệ- 
an. Giặc vào trong thành, đáp thêm lũy, cố giữ. 


[1] Xem lời văn chữ Hán, đoạn này khác hẳn với đoạn trên, chắc của 
người sau thêm vào. (Dịch-giả chú thích). 

[2] Cả ba đoạn "được đất, được gưom, được ấn", lời văn tối nghĩa, có chỗ 
không thành câu, chắc là của người sau thêm vào. (Dịch-giả chú thích). 

[3] Đoạn này chắc cũng của người sau thêm vào. (Dịch-giả chú thích). 


Cuốn thứ hai 


Năm Ất-tỵ (1425), ngày hai mươi-lăm tháng 
giêng, Nhà-vua tới Nghệ-an, ra lệnh cho các tướng 
rằng: 

- Dân ta khổ với quân nghịch-tặc đã lâu. Phàm 
đến châu, huyện nào, tơ hào không được xâm phạm. 

Nhân-dân không ai không mừng-rỡ, thi nhau 
đem trâu, rượu, đón khao, để giúp vào việc dùng 
trong quân. Nhà-vua bèn đem chia cho các tướng 
cùng lính-tráng. Ai nấy đều nhảy-nhót, xin đem sức 
liều chết. Thế rồi Nhà-vua tiến vào Nghệ-an. Trong 
khoảng một tuân, quân-lính họp đủ, cùng nhau góp 
sức. 

Tới thành cửa sông Hưng-nguyên, chỗ ấy có đền 
thờ thắn, (tục gọi là thắn Quả). Nhà-vua đêm chiêm 
bao thấy thẳn-nhân nói với Nhà-vua rằng: "Xin một 
người vợ lẻ của Tướng-quân sẽ xin phù-hộ Tướng- 
quân, đánh được giặc Ngô, để gây nên nghiệp Đế". 
Ngày mai Nhà-vua vời các vợ lẻ đến hỏi rằng: 

- Ai chịu làm vợ lẻ cho Thắn? Ta được Thiên-hạ sẽ 
truyền cho con làm Thiên-tử! 



Khi ấy mẹ vua Thái-tông húy là Trân thị Ngọc 
Trẳn, quỳ xuống nói với Nhà-vua rằng: 

- Túc hạ giữ đúng lời giao-ước, thiếp xin chịu 
nhận việc ấy. Ngày sau chớ phụ con thiếp. 

Nhà-vua giao-ước với các quan văn, võ, y như lời 
ấy. Ngày 24 tháng ba, Nhà-vua giao Ngọc Trần cho 
thắn Phổ Hộ bắt lấy, chết ngay trước mắt! Đến khi 
bình giặc Ngô, Nhà-vua lên ngôi, nói rằng: "Ta là 
chúa Bách Thắn!". Sai người động Nhân-trầm là Lê 
Cố đem hài-cốt về đến xã Thịnh-mỹ. Chiều đến chưa 
kịp qua sông, ngủ ở nơi chợ! Một đêm mối đùn thành 
đống đất, lấp lên huyệt thành mộ. Sứ-giả thấy điềm 
lạ về tâu. 

Nhà-vua nói: 

- Thắn-nhân đã y lời hẹn! 

Liền truyền ở lại nơi ấy, lập điện Hiển-nhân để 
phụng thờ. Ấy là đức Cung-từ Hoàng Thái Hậu. 

Nhà-vua vây thành Nghệ-an. Giặc giữ bền trong 
trại, không dám ra nữa. Thế là đất toàn hạt Nghệ-an 
là của ta có hết! 

Nhà-vua huấn-luyện tướng-sĩ, sửa-sang khí-giới 
chưa đầy mười ngày, chiến-cụ đã đầy đủ. 



Ngày rằm tháng tư năm ấy, tướng giặc là Lý An 
lại đem quân thủy từ Đông-đô tới cứu-viện. Nhàvua 
đoán thế giặc đã cùn-quẫn, hằng ngày đợi viện binh 
tới, tất nhiên là mở cửa trại ra đánh. Bèn phục quân 
ở bờ sông, đợi quân giặc nửa sang sông thì đổ ra 
đánh. 

Đến ngày hai-mươi-bảy, quân giặc quả-nhiên 
đại-đội kéo ra, đánh trại Lê Thiệt. Quân phục của 
Nhà-vua đổ ra đánh cho vỡ to! Chém hơn nghìn đầu. 
Quân chết đuối rất nhiều. 

Từ đó giặc càng sợ-hãi, lại đắp thêm lũy, họp sức 
chống giữ. 

Nhà-vua nói: 

- Quân giặc đến hết cả để cứu Nghệ-an. Các nơi 
tất là trống rỗng. 

Nhà-vua bèn kén hai nghìn tinh-binh, hai thớt 
voi, sai cháu ngoại là bọn Lê Lẽ, Lê Sát, Lê Bị, Lê 
Triện, Lê nhân Trú, đi suốt ngày đêm, đánh úp thành 
Tây-đô (Thanh-hóa). Giặc đóng cửa thành chống giữ. 
Quân ta đánh cho vỡ, bắt được đảng giặc rất nhiều, 
chém hơn năm trăm đầu. Phàm những dân ở gắn 
thành giặc, tơ-hào không xâm-phạm. Từ đó dân cả 
một lộ Thanh-hóa, cùng thân-thuộc, bạn cũ của Nhà- 



vua, đều tranh nhau tới cửa trại quân, xin liều mình 
ra sức, để mưu việc báo đền. 

Chưa đầy ba ngày, bộ ngũ đã sắp xong cả, bèn 
vây thành Tây-đô. Lê Lê, Lê Triện vô vẽ, yên-ủi nhân- 
dân, dạy-dỗ, luyện-tập quân-sĩ, để tính việc tiến 
đánh. 

Khi ấy thành giặc ở mấy nơi Thuận-hóa, Tân- 
bình, cùng với Nghệ-an, Đông-đô, tin tức cắt đứt đã 
lâu. Nhà-vua bảo các tướng rằng: 

- Các bậc tướng giỏi đời xưa, bỏ chỗ vững, đánh 
chỗ núng; lánh chỗ thực, công chỗ hư. Như vậy thì 
dùng sức có nửa mà được công gấp đôi. 

Bèn sai bọn Lê Nỗ, Lê Bô lĩnh hơn nghìn binh, 
một thớt voi, ra đánh các thành Tân-bình, Thuận hóa, 
và chiêu-mộ nhân-dân. Đến Bá chính gặp giặc, bèn 
dẫn quân vào chỗ hiểm mai-phục. Khi giặc đến sát 
quân ta, Lê Nỗ đem một thớt voi, cùng các quân 
khoẻ-mạnh, xông đánh trận giặc. Giặc bị chém đầu 
và chết đuối hơn nghìn người. 

Nhà-vua sai bọn Lê Triện, Lê Bôi, Lê văn An, đem 
bảy chục chiếc thuyền, vượt bể quấy thẳng vào sào- 
huyệt của quân giặc. Kịp khi được tin quân nỗ, bèn 
thừa thắng cả phá được các nơi. Tân-bình, Thuận- 



hóa, hết thảy thuộc về ta cả. Vả chăng Tân-bình, 
Thuận-hóa, là nơi tâm-phúc của ta. Đã được đất ấy 
rồi, tất không còn mối lo nội-cố. 

Khi ấy quân giặc tuy chưa diệt hết, nhưng quân 
ta thanh-thế ngày càng to, lòng người ngày càng 
vững. Nhà-vua liệu chừng tinh-binh của giặc ở hết cả 
Nghệ-an, còn các thành Đông-đô, đều đã trống rỗng, 
yếu-đuối hết thảy, bèn thêm voi, ngựa, quân-lính, sai 
bọn Lê Triện, Lê Khả, Lê Bí, lĩnh hơn hai nghìn người, 
ra các lộ Thiên-quan, Quốc-oai, Gia-hưng, Lâm-thao, 
Tam-đái, Tuyên-quang, cướp lấy đất cát, thu-phục 
nhân-dân, để tuyệt lối quân cứu-viện ở vân-nam 
sang. Lại sai bọn Lê Bị, Lê nhân Chú, lĩnh hơn hai 
nghìn binh, ra các phủ Thiên-quan, Thiên-trường, 
Kiến-hưng, Kiến-xương, để chẹn đứt đường về của 
Phương Chính, Lý An. Đã chiếm được các đất ấy rồi, 
bèn chia quân đóng giữ. Lại sai Lê Bị, Lê nhân Chú, 
lĩnh hơn ba nghìn quân Thanh-hóa, cùng hai thớt voi, 
ra các lộ Khoái-châu, Thượng-hổng, Hạ-hổng, Bắc- 
giang, Lạng-sơn, để ngăn đứt quân cứu viện ở ôn- 
khâu. 

Lại kén hai ngàn tinh-quân, sai quan Tư-không là 
Lê Lễ, Lê xý, đem quân tiến đánh Đông-đô, để phô 



trương thanh-thế. Quân ta tiến đến đâu, mảy may 
không hề xâm phạm. Vì thế các Lộ ở Đông-kinh, 
cùng các nơi phiên trấn, không ai là không vui mừng, 
tranh nhau đem trâu, rượu, lương-thực để khao các 
tướng-sĩ. Khi ấy bọn Lê Triện, Lê Khả, Lê Bí, thường 
đem quân đi lại, tiến sát thành giặc. Nhưng người ta 
còn sợ giặc, chưa quy-phục hết. 

Năm Bính-ngọ (1426), ngày hai-mươi tháng tám, 
giặc cậy thế khỏe, cất quân đến đánh. Bọn Triện, Bí 
đặt quân phục, đánh riết ở Ninh-kiều, cả phá được 
quân giặc, thừa thắng đuổi theo đến thôn Nhân-mục 
(tức làng Mọc thuộc tỉnh Hà-đông ngày nay). Trong 
khoảng vài chục dặm, xác chết chổng lên nhau! Từ 
đó giặc không dám ra nữa. 

Giặc tự liệu thế ngày cùn-quẫn, viện binh lại 
không đến, bèn đưa "ống thiếc" (?) cáo cấp với 
Nghệ-an. 

Ngày hai-mươi-sáu tháng chín, bọn Phương 
Chính, Lý An, bỏ thành Nghệ-an mà về, chỉ để lại Sài 
Phúc, đóng cửa trại cố chết chống giữ. 

Bọn An, Chính lật đật không lên được trên bờ, tự 
cưỡi thuyền xuống bể, đêm trốn. 



Bên ta trước đã chia quân thủy phục ngắm ở nơi 
hiểm-yếu, để đón nẽo đường về. Nhưng lúc ấy quân 
ta thuyền binh còn ít, cho nên bọn An, Chính được 
thoát thân mà trốn. 

Nhà-vua tự liệu thế giặc ngày một yếu, quân ta 
ngày một mạnh, thời đến chẳng làm, sợ bỏ mất cơ 
hội. Bèn lựa bọn Lê Lễ, Lê văn An, Lê Ngân, Lê Sát, 
Lê Bôi, Lê Lĩnh, Lê Thận, Lê văn Linh, Bùi quốc Hưng, 
vây thành Nghệ-an. 

Còn Nhà-vua thì thân đem đại-quân, ngày đêm 
đi gấp đường, thủy, bộ cùng tiến, theo chân bọn An, 
Chính. Khi tới thành Tây-đô, đóng dinh, úy-lạo các 
tướng-sĩ, ban thưởng cho phụ lão trong làng, cùng 
các người thân-thích quen thuộc. Khi ấy nhân-dân 
các quận huyện, nghe Nhà-vua đã tới Thanh hóa, 
đều hăng-hái đem mình đến cửa dinh, xin ra sức 
xông-pha, để mong lập chút công tấc, thước. 

Tháng mười năm ấy, nước Minh lại sai bọn Tổng- 
binh là Thành-sơn-hẳu Vương Thông, Tham chính là 
Mã Ánh, đem năm vạn quân, năm nghìn ngựa, chia 
đươờng cùng sang cứu các thành Đông-đô. Mà một 
vạn quân giặc ở Vân-nam thì sang trước, thẳng tới 
sông Tam-kỳ, thuận dòng mà xuống. Bọn Lê Khả 



nghe tin giặc tới, từ Ninh-kiều gấp đường mà tiến, 
gặp giặc ở cầu Luội (?) đón đánh cho quân giặc thua 
to, bị chém hơn nghìn đẳu, và chết đuối rất đông. 
Còn tàn quân đem nhau chạy vào thành Tam-giang. 

Sau đó tướng giặc là Vương Thông, lại từ ôn- 
khâu tiếp đến. Mới trong năm ngày, đem đại quân 
hợp với hơn mười vạn quân của hai Nội-quan Trấn 
thủ là Sơn Thọ, Mã Kỳ cùng lũ Phương Chính, Lý 
Lượng. Trẳn Hiệp, mặt thủy, mặt bộ đều tiến, đánh 
Lê Triện, Lê Bí, ở các trại cỗ-sở, Độ-ngoại. 

Chúng đóng trại chạy dài đến mười dặm, mũ, 
giáp lòa trời! cờ tàn rợp nội! Tự cho là đánh một trận 
có thể quét sạch quân ta! 

Bọn Lê Triện liệu chống không nổi, bèn cáo cấp 
với Lê Lẽ, Lê Hối, Lê Chiếu, Lê xí. 

Lê Lẽ khi ấy đã phục quân ở Thanh-đàm để đợi 
giặc. Nghe tin báo của Triện tới nơi, ban đêm đem 
hơn ba nghìn quân tinh-nhuệ, và hai thớt voi, đến 
cứu bọn Triện. Cùng nhau góp sức xông đánh ở mấy 
nơi Tố-động, Ninh-kiều, cả phá quân giặc chém Trần 
Hiệp, Lý Lượng và hơn năm vạn đầu giặc. Quân giặc 
chết đuối rất đông, bị bắt sống hơn trăm người. Khí- 
giới, lừa ngựa, bạc, vàng, vải lụa, cùng các xe lương- 



thảo bỏ lại rất nhiều không thể đếm xiết. Tướng giặc 
là bọn Vương Thông, Mã Ánh, Mã Kỳ, Sơn Thọ, chỉ 
chạy thoát được thân, vào thành Đông-đô cố giữ để 
đợi chết! 

Bọn Khả, Lễ, Bí, xí, thừa thắng tiến thẳng sát 
thành bổ vây. 

Khi ấy Nhà-vua đương đóng dinh ở Thanh-hóa, 
hội-họp các quân ở Hải-tây (?). Kịp khi được thư báo 
tin thắng trận của Lê Lễ, bèn chính mình cắm đại 
quân, và hai mươi thớt voi, chia hai đường thủy bộ 
ngày đêm cố sức tiến. 

Tháng mười-một năm ấy, đến cầu sông Luống. 
Sai bọn Lê Bị lĩnh thủy-quân từ sông nhỏ thẳng tiến 
lên miệt thượng nguổn. Còn Nhà-vua thì thân đem 
đại quân, hội-đổng với bọn Lê Lễ, vây thành Đông- 
đô. Cả mặt thủy, mặt bộ giáp đánh, đêm phá được 
trại ngoài của giặc, gỡ được hết những người nước ta 
bị giặc bắt hiếp, cùng cướp được thuyền giặc và khí- 
giới rất nhiều. 

Giặc biết các quân-dân ở phụ thành đều theo về 
với ta. Xem thế càng ngày càng quẫn, bèn lại đắp 
thêm tường lũy, cố chết giữ để đợi quân cứu viện. 



Nhà-vua tới Đông-đô trong ba ngày đầu, nhân- 
dân ở kẻ chợ cùng các phủ, huyện, châu và các tù- 
trưởng ở biên-trấn, đều tấp-nập đến cửa trại quân, 
xin ra sức liều chết, để đánh thành giặc ở các nơi. 
Nhà-vua đem lòng son để phủ-dụ, yên-ủi. Bảo cho 
biết rõ lẽ thuận, nghịch, lui, tới. Phàm sĩ thứ tới cửa 
trại quân, Nhà-vua đều nhún mình, hậu lễ tiếp đãi. 
Và đều tùy tài cao thấp, cắt-đặt làm các chức. Đem 
tước thưởng mà cổ-lệ họ, khiến ai nấy đều tự cố 
gắng; lấy hình-phạt mà bó-buộc họ, khiến ai nấy đều 
tự e dè. Vì thế người ta thảy đều nô-nức, thề hết sức 
liều chết. Nên đến đâu cũng được thành công. 

Nhà-vua bèn chính mình dốc các tướng-sĩ đánh 
thành Đông-đô. Mà giặc thì đánh trận nào thua trận 
nấy, khí đã nhụt, lòng đã nản, kế đã cùn, viện-binh 
đã tuyệt! Giặc bèn cho sứ sang giảng hòa, xin cho 
được đem toàn quân về nước. Nhà-vua xét ý họ đến 
nói, cũng hợp với lòng Nhà-vua. Vả chăng binh-pháp 
dạy rằng: "Không đánh mà khuất được quân của 
người, ấy là mưu hay nhất trong các mưu hay!". Bèn 
hứa cho, và giao-hẹn với chúng, cắn nhất phải đưa 
thư lấy các quân đóng giữ ở các nơi về. Nhất thời 
quân giặc phải họp cả ỞĐông-đô, cùng nhau về nước 



Nhà-vua cũng sắp ngay ngựa, voi, binh-lính, đi lại và 
giao-thông mua bán với giặc. 

Giặc quả y lời hẹn, thân tự tư giấy, lấy các quân 
giặc ở Diễn-châu, Nghệ-an, Tân-bình, Thuậnhóa, họp 
đủ ở trại Bổ-đề, hẹn ngày về nước, trả lại địa-phương 
cho ta. 

Không ngờ những kẻ làm quan với giặc là lũ Nhữ 
Linh, Nhữ Hốt, nghiệp dĩ bán nước để lấy chức trọng, 
quyền cao của giặc, thật là ác sâu tội nặng! Sợ sau 
khi giặc về, tất không có lý nào sống được, bèn 
ngầm bày mưu phản gián. Nói rằng: "Xưa kia ô Mã 
Nhi thua ở sông Bạch-đằng, đem quân ra đầu hàng, 
rồi bị ông quận Vạn-kiếp (tức Hưng đạo Vương) dùng 
mưu đánh lừa. Lấy tàu lớn chở cho về nước. Lại sai 
bọn người tài lặn, sung làm phu chở tàu. Khi ra ngoài 
bể, đêm rình cho ngủ kỹ bèn lặn xuống nước đục đáy 
tàu ra cho chết đuối hết, không một người nào được 
về!". Giặc nghe mưu ấy, bèn sinh lòng ngờ. Mới lại 
đắp thêm lũy, đào thêm hào, làm kế sống tạm bợ! 
Bề ngoài nói giảng hòa, bên trong tính mưu khác. 

Nhà-vua sợ nó tráo-trở, bèn ở bốn bên cửa 
thành, ngắm đặt quân phục. Rình giặc ra vào, bắt 
hơn ba nghìn quân thám-thính của giặc, cùng năm- 



trăm con ngựa. Từ đó giặc không dám ra nữa. Việc 
cho sứ đi lại bèn cắt đút. 

Khi ấy quân ta có hơn năm vạn tinh binh, cùng 
lòng góp sức. Mà quân giặc thua hoài, ngồi để chờ 
chết! Trong khoảng chỉ, vạch, bắt, tha, quyền ở cả 
ta. Nhà-vua bèn sai các tướng chia quân ra đánh các 
thành. Quốc Hưng lĩnh quân đánh hai thành Điêu-kê, 
Thị-kiều (Đáp-cắu), chúng đều ra đầu cả. Bọn Khả, 
Đại đánh thành Tam-giang, hơn một tháng thì thành 
ấy hàng. Bọn Lê Triện, Lê Sát, Lê Lý, Lê Thụ, Lê Lãnh. 
Lê Hốt đánh thành Xương-giang. Bọn LêLự, Lê Bôi 
đánh thành ôn-khâu. Trong khoảng quay gót mấy 
thành đều vỡ. Chỉ có bốn thành Đông-đô, cổ-lộng, 
Tây-đô, Chí-linh, là chưa hạ mà thôi. 

Lúc trước Nhà-vua đóng dinh ở thành Phù-liệt, 
hơi xa với giặc. Sau bèn dời về dinh Bổ-đề ở bên Bắc 
sông, đối diện với thành Đông-đô, để đón đường về 
của chúng. Ngày đêm luyện-tập các tướng; kén thêm 
quân-sĩ; sắp đổ dùng đánh thành; chứa oai nuôi sức; 
tập nghề võ; giữ hiệu-lệnh phân minh. Chia sai các 
tướng chẹn giữ các đường quan-ải, dứt quân cứu- 
viện của giặc. 



Khi ấy các tướng-sĩ phân nhiều dâng thư khuyên 
Nhà-vua đánh các nơi thành Đông-đô. 

Nhà-vua nói: 

- Đánh thành là hạ sách! Ta đánh vào thành 
vững, hàng tháng, hàng năm không hạ nổi. Quân ta 
sức mệt, khí nản. Nếu viện-binh của giặc lại đến thì 
trước mặt, sau lưng đều bị giặc đánh, đó là thế nguy! 
Không bằng nuôi oai chứa sức, để đợi ít ngày. Viện- 
binh dứt thì thành tất phải hàng. Làm một được hai, 
đó mới là kế vạn-toàn vậy. 

Năm Đinh-vị, ngày mổng-mười tháng sáu, tướng 
giặc là Trân viễn Hầu đem năm vạn quân, một nghìn 
ngựa, từ Quảng-tây sang, cứu-viện các thành. Đến ải 
Pha-lủy (Nam-quan), tướng giữ ải của ta là bọn Lê 
Lựu, Lê Bôi, đánh cho thua to, chém hơn ba nghìn 
đầu, bắt được hơn năm trăm ngựa, cả phá được giặc 
mà về. 

Nước Minh cậy mình mạnh lớn, không trông 
gương bánh xe đổ trước, lại cho đem hơn hai mươi 
vạn quân, ba vạn con ngựa, sai bọn Tổng-quản là An- 
viễn-hắu Liễu Thăng, cùng Kiềm-quốc-công là Mộc 
Thạnh, Bảo-định-bá là Lương Minh, Đô-đốc là Thôi 
Tụ, Thượng-thư là Lý Khánh, Hoàng Phúc, đi chia làm 



hai đường. Bọn Liễu Thăng từ ôn-khâu tiến sang, 
bọn Mộc Thạnh từ Vân-nam đi lại. Ngày mười-tám 
tháng chín, đều đến cả đầu biên-giới. 

Nhà-vua triệu các tướng bàn rằng: 

- Giặc vốn khinh ta, cho người nước ta tính nhút- 
nhát, lâu nay vẫn sợ oai giặc. Nghe tin đại-quân đến, 
tất là khiếp sợ. Huống chi lấy mạnh lấn yếu, lấy 
nhiều thắng ít, là sự chi thường. Giặc nào phải không 
biết luận đến; thế thua được của đấy, đây; co tuần- 
hoàn của thời-vận. Vả chăng quân đi cứu-cấp, cắn 
nhất phải cho mau-chóng. Quân giặc tất nhiên cố 
sức đi gấp đường. Tức như lời binh-pháp đã dạy: "Xô 
tới chỗ lợi mà ngày đi năm mươi dặm, tất quệ bậc 
thượng tướng". Nay Liễu Thăng sang đây đường sá 
xa xôi. Đem ba nghìn gái đẹp (?), khua chiêng, dóng 
trống, hẹn cùng đi bằng ngày; long quân khổ vì mệt- 
nhọc. Ta lấy thong-thả mà đợi quân mệt-nhọc, không 
có lẽ nào là không thắng! 

Bèn sai bọn Lê nhân Chú, Lê Sát, Lê Thụ, Lê 
Lãnh, Lê Liệt, đem một vạn tinh binh, năm thớt voi, 
ngắm phục ở ải Chi-lăng để đợi. 

Nguyên trước Lê Lựu giữ ải Pha-lũy, thấy giặc 
đến lui giữ ải Truy. Giặc lại tiến đánh ải Truy. Bọn Lê 



Sát, Lê nhân Chú giữ Chi-lăng, giặc lại tiến bức Chi- 
lăng. Bọn Lê Sát, Lê nhân Chú sai Lựu ra đánh, rồi 
giả vờ thua mà chạy. Quả-nhiên quân giặc mừng rỡ, 
Liễu Thăng thân đem đại-quân tiến vào chỗ phục. 
Bọn Chú, Sát tung hết quân phục ra, bốn mặt đều 
vây, xông đánh quân giặc, cả phá được chúng chém 
bọn Liễu Thăng, Lý Khánh, cùng hơn một vạn quân 
giặc. Chiến-cụ của giặc, nhất thời bị đốt hết. 

Nhà-vua lại sai bọn Lê Lý, Lê văn An, đem quân 
đến tiếp. Tỳ-tường của giặc là bọn Thôi Tụ, Hoàng- 
Phúc, thu nhặt đám quân tàn, lại gượng tiến đến ải 
núi Mã-yên. 

Bọn Sát, Chú, Lý, đem các tướng tung hết quân 
ra đánh. Giặc lại thua to. Ta chém được hơn hai 
nghìn đầu; bắt được lừa, ngựa, trâu, bò, quân-lương, 
khí-giới, không biết bao nhiêu mà kể! 

Quân giặc cho là thành Xương-giang chưa vỡ, tự 
lấy làm chắc. Kịp khi tới Xương-giang, thấy thành đã 
bị hãm rồi, tưng-hửng thất-vọng, càng hoảng-hốt cả 
sợ. Liền ngày đêm đắp lũy tự giữ lấy pháo hiệu làm 
tin, để thông tin với các thành ở Đông-đô, nghe tiếng 
pháo thì đến tiếp-ứng. Thế nhưng các thành ở Đông- 



đô, tự cứu mình không rồi, biết đâu đến chuyện 
khác! 

Nhà-vua liền sai các tướng, mặt thủy, mặt bộ 
đều tiến, vây đánh quân giặc. Lại chia quân ra, chặn 
giữ các ải Mã-yên, Chi-lăng; Pha-lũy, Bàng-quan. 

Bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc muốn tiến không được; 
muốn lui không xong, bèn giả vờ xin hòa. Nhàvua 
nhất định từ chối không cho. Sai bọn Lê Hối, Lê vấn, 
Lê Khôi, lĩnh ba nghìn quân, bốn thớt voi, cùng bọn 
Lý, Sát, Nhân Chú, Văn An đánh phá quân giặc. 

Giặc toàn quân bị hãm mất. Ta chém năm vạn 
đầu, bắt sống được Thôi Tụ, Hoàng Phúc cùng hơn 
ba vạn quân giặc. Giáo, mác, lừa, ngựa, vàng, bạc, 
lụa là, gấm, đoạn, từng hòm, từng đống, chứa chất 
như núi, không thể kể xiết! 

Còn bọn Kiềm-quốc-công là Mộc-Thạnh, Bảo- 
định-hà là Lương Minh, từ Vân-nam sang năm vạn 
quân, đóng đồn ở chợ Lê-hoa, cắm cự với bọn Lê 
Khải, Lê Trung, Lê Đại. Nhà-vua liệu chừng Mộc 
Thạnh tuổi già, trải việc đã nhiều, lại vốn nghe tiếng 
quân ta, tất ngồi nhìn sự thắng bại của quân Liễu 
Thăng, không dám tiến liều! Liều viết thư kín bảo 



bọn Sát, Khả, Đại, chỉ nên đặt quân phục để chờ, hãy 
chớ đánh nhau với giặc. 

Kịp khi quân Liễu Thăng đã thua, Nhà-vua bèn 
lấy một viên Chỉ-huy, ba viên Thiên-hộ trong đám 
quân bắt được, cùng là bằng sắc, ấn-tín của Liễu 
Thăng; đưa sang trại quân Mộc Thạnh! 

Bên Mộc Thạnh trông thấy cả kinh, bèn chạy 
trốn, vỡ lỡ, giầy, xéo lên nhau! Bọn Khả, Trung, Đại 
thừa thắng tung quân đuổi đánh, chém hơn vạn đầu, 
bắt được năm nghìn con ngựa; cùng là khí-giới, vàng 
bạc, của báu, lụa là, không thể đếm xiết. 

Khi ấy các thành giặc ở Đông-đô cùng các nơi 
khác, nghe tin hai lộ cứu binh đều đã thua vỡ, nhưng 
lòng còn nghi-hoặc, có điều chưa tin hết, nên vẫn 
còn đóng cửa thành chống giữ. 

Nhà-vua bèn đem các tướng giặc bắt được là bọn 
Thôi Tụ, Hoàng Phúc cùng hơn ba vạn quân, hai vạn 
ngựa, và các thứ gươm, giáo, chiêng, trống, cờ tàn, 
sổ sách, quả ấn Song-hổ-phù của giặc, để rao bảo 
các thành! Quân giặc mới khiếp sợ, đều cởi áo-giáp 
xin hàng. 

Ngày mười-sáu tháng chạp, tướng giặc là Vương 
Thông, Mã Ánh, Lý An, Trân Trí, Nội-quan là Mã Kỳ, 



Sơn Thọ, Phương Chính, Đặc Khiêm, cùng các viên 
chỉ-huy giữ thành Tây-đô là Hà Trung, giữ thành Chí- 
linh là Cao Tường, bèn đem tất cả các hạng ngụy 
quan (người nước ta làm quan với giặc) lớn, nhỏ, và 
những nhân-dân nước ta bị bắt hiếp vào trong thành, 
đưa trả về đủ số. Chỉ xin được cho đem quân về Tàu. 

Các tướng sĩ cùng nhân-dân nước ta, không kể 
già, trẻ, trai, gái, bấy lâu khổ vì mọi sự tàn-ác của 
giặc: giết hại cha, mẹ, bà con họ, bèn đem nhau cố 
xin Nhà-vua giết cho hết bọn chúng để bỏ giận cho 
Trời, Đất, Thắn, Dân; để hả lòng các trung-thắn, 
nghĩa-sĩ; để yên-ủi các hổn vô tội chịu oan khuất; để 
gột rửa nỗi nhụt vô cùng cho Nước-Nhà! 

Nhà-vua với các tướng cùng người trong nước mà 
bảo họ rằng: 

- Một lòng báo oán là thường tình của con người 
ta. Nhưng không thích giết người là bản-tâm của bậc 
nhân-giả. Vả chăng người ta đã ra hàng mà ta lại 
giết đi thì không còn gì không lành hơn nữa! Dữ kỳ 
hả cái giận trong một sớm, mà chịu mang tiếng giết 
kẻ đầu hàng với muôn đời, thì sao bằng để sống 
hàng ức, vạn mạng người, mà dứt mối chiến-tranh về 



sau trong hai nước? Sử xanh chép lại, nghìn thủa còn 
thơm! Như thế lại không tốt đẹp hay sao? 

Bèn không nghe lời họ. Rồi sai các tướng giải vây 
lui ra. Lại đưa cho hơn năm-trăm chiếc thuyền, chi 
cấp cho đủ lương-thảo. Và đem các tướng giặc bắt 
được là bọn Thôi-Tụ, Hoàng Phúc; quân mới sang hơn 
hai vạn; quả ấn Song-hổ-phù của Liễu Thăng; cùng 
quân giặc trấn thủ ở các thành, trai, gái, lớn nhỏ, 
hơn ba mươi vạn; giao cả cho tướng giặc là bọn 
Vương Thông; bằng lòng cho hoặc thủy, hoặc bộ, tùy 
tiện muốn về đường nào thì về. Lại sai sứ dâng biểu 
xin lỗi. 

Khi bọn Vương Thông về tới Long-châu, vua Minh 
đã biết trước quân Minh cùn-quẫn, việc đã đến thế, 
không còn làm thế nào được. Bèn sai sứ-thắn đem 
sắc-thư, truyền cho các tướng đem quân về Tàu, trả 
lại đất cho An-nam. Còn việc vào chầu dâng cống, lại 
theo lệ cũ đời Hổng-vũ, thông sứ đi lại. 

Từ đó giáo, mác dẹp tan; đất đai lấy lại; trong 
nước thái-bình, nhân-dân yên nghiệp như cũ. 

Nhà-vua từ khi khởi nghĩa, đến lúc bình được 
giặc, lấy lại được nước, bao nhiêu giấy tờ đi lại ở 
trong quân, đều sai văn-thắn Nguyễn Trãi làm ra. 




